PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - Dự BÁO 


Vài suy nghĩ về h-index 
trong cuộc biến chuyến đo lường 
công trạng khoa học ở Việt Nam 


HỒ MẠNH TOÀN' 


Là một tác giả đóng góp trong một số chương sách [1,2,3] trong cuốn 
monograph xuất bản bởi De Gruyter/Sciendo cuối tháng 10/2019 về xuất bản 
học thuật trong khối ngành khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2008-2018, 
tôi nhận thấy chỉ số -index có lẽ là chủ đề duy nhất mà nội dung cuốn sách 


chưa đề cập tới. 


xuất hiện với tư cách một nội dung trắc lượng 

khoa học đáng quan tâm trong bất kỳ chương 
nào) khiến tôi ngạc nhiên, vì cả hai editors đều là các 
nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm và hiểu rõ xu hướng 
quan tâm đang tăng lên với -index ở Việt Nam. Cá 
nhân tôi cho rằng, lý do để cuốn The Vietnamese 
Social Sclences at a Fork 1n the Road [4] không đặt 
vấn đề hay phân tích về ¡-index có lẽ là vì tính chất 
gây tranh cãi của số đo này (Tác giả Trần Trung cho 
biết, cũng đã bắt đầu có thảo luận trong một số nhóm 
chính sách khoa học về khả năng sử dụng ñ-index như 
dữ liệu tham chiếu cho nhiều công việc liên quan tới 
đánh giá khoa học). 

Kể từ khi được nhà vật lý Jorge Hirsch để xuất vào 
năm 2005 [5], chỉ số "n-index đã nhanh chóng được 
cộng đồng khoa học chú ý vì cách kết hợp thú vị quan 
hệ giữa so với tổng số công bố, hay tổng số trích dẫn 
[6,7]. Tuy nhiên, lại có một số ý kiến khác cho rằng, 
h-index gây ra sự thiếu nhất quán trong cách đánh giá 
khoa học [8], cũng như không thật sự hiệu quả trong 
đánh giá các nhà nghiên cứu trẻ vì ø-index cần thời 
gian để tích lũy lên các mức cao hơn [9]. 


S ự thiếu vắng ø-index trong cuốn sách (không 


TÍNH HỮU DỤNG CỦA H-INDEX TRONG BỐI 
CẢNH VIỆT NAM 


Tuy vậy, xét trong hoàn cảnh cụ thể và sự chuyển 
biến hệ thống khoa học xã hội và nhân văn của Việt 
Nam [10,11], việc sử dụng ø-index vẫn có khả năng 
đóng góp tích cực, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, h-index có tính chất thống kê “tổng 
hợp” cho một cá nhân, xét theo cả hành trình đóng 
góp cho khoa học. Chúng ta biết rằng, để có ø-index 
cao, một tác giả cần có nhiều đóng góp tính trên số 


7SDAG Lab, Trường Đại học Phenikaa 


38 


lượng công trình xuất bản. Tuy nhiên, 
đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện 
tiếp theo là trong số đó có nhiều công 
trình được trích dẫn thường xuyên, một 
chỉ số về ảnh hưởng của tác phẩm. Tuy 
nhiên, có công trình trích dẫn cao vẫn 
chưa đảm bảo điều kiện đủ, mà cân 
nhiều công trình trích dẫn cao, vì h ở 
đây là ¡ công bố với tối thiểu Ð trích 
dẫn [5]. Mở bất kỳ hồ sơ khoa học nào, 
thực tế cho thấy, để có mức ở tối thiểu, 
thì số lần trích dẫn cao nhất cho một tác 
phẩm thường cao hơn đáng kể so với 
mức ở tối thiểu. 

Lấy ví dụ dữ liệu từ trang Google 
Scholar của GS. Nguyễn Văn Hiếu, Trường 
Đại học Phenikaa (https://scholar.google. 
com/citations2?user=9ZSh2rsAAAA1) 
(Hình). 

Để đạt tới mức #-index là 37, GS. 
Nguyễn Văn Hiếu đã có lượng trích dẫn 
của 5 bài cao nhất chạy từ 122 đến 191, 
tức là cao gấp 3 đến 5 lần so với ngưỡng 
h. Điều này cũng có ý nghĩa về mức độ 
khó trong việc gia tăng của -index, vì 
nó liên quan đến cả sự nghiệp của một 
nhà nghiên cứu [6]. Đồng thời, nó cũng 
có khả năng đóng vai trò thống kê phân 
nhóm, cho dù có các ý kiến khác nhau 
về “giá trị” của con số. 

Thứ hai, các ngưỡng h-index có khả 
năng thay đổi đáng kể khi sử dụng các 
cơ sở dữ liệu khác nhau. Hiện nay, 3 
cơ sở dữ liệu phổ biến nhất là Google 
Scholar, ISI Web of Sclence (WOS) và 


Kinh tế và Dự báo 


HÌNH: TRANG GOOGLE SCHOLAR GS. NGUYỄN VĂN HIẾU (TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA) 


Naugua Iưi Hiứu 


Fụ.x."Zữ kấc | TP. HE 


gi recsti 


tìm me  đĨ ướmE tap nửa = Sử màn 


nu... 


I2" HH 
TEỊF HTPELmU =.am-rA 
LẺ Langa 
Lii rơi 
SG iiáp hê8- kẻ Fấi PT: NET L Ly E22 chôn Ti Hị “h (ah kg [kho 2510 sổ I8 b— | 
NGHT.M II, ¡im ri 
E 
RE DUHIRD. HH TEEUTPEUV.ETH ta BAN chưm man !aB mu 
Ea lun. 
[su rarri prrrirm=urv r nỉ 0m” ' nưnynPPrr. FPhuNPvHÍ 'KˆWPKY " mm] RE | 1211): ."m m 
ÈH L8 r: E1: +4 y6 H812 s85 VkBi ý 5 BE6¿mvbi kh: B22 Pa Lm mu 
— ==" PC Lo) 
Š L kạnøzrn Exk PHmi 
ỄH-TNẸ (2P BE: C7 75911708570 II BE Í BỊ NI 772 ý7 1ú 28 H2 ¿=) mu LIỆ] Ex =2 
12a 
gỊ È * tạm+ran rưn “ua 


Scopus. Một số nghiên cứu về đặc tính 
thống kê trích dẫn, sự tương đồng và 
khác biệt giữa chúng, tiêu biểu là sự 
sai khác số bài ở các ngành do chính 
sách chỉ mục hoá của từng cơ sở dữ 
liệu, sự sai lệch giữa số lượng trích dẫn 
được ghi nhận [12-I4|. Ví dụ, h-index 
của các nhà nghiên cứu đất trên Google 
Scholar và Scopus cao hơn ISI WOS 
lần lượng trung bình 1,4 và 1,I lần, vì 
số lượng bài và trích dẫn của Google 
Scholar và Scopus là nhiều hơn so với 
ISI WOS [14]. 

Một ví dụ khác cụ thể hơn là hồ sơ 
Google Scholar của tôi (https://scholar.google. 
com/citations?user=19LJWglAAAAJ) 
cho thấy, mức -index là 8. Tuy nhiên, 
theo cơ sở dữ liệu Publons (đã tích hợp 
WOS), thì ø-index giảm nhanh xuống 4 
và Scopus #-index thậm chí “co ngót” 
tiếp xuống còn 2. 

Hiện nay, giới nghiên cứu Việt 
Nam có khuynh hướng tập trung vào 
sử dụng chính 2 cơ sở dữ liệu là Scopus 
và ISI WOS. Một phần là vì tính chất 
khắt khe hơn cả về phương diện chất 
lượng ấn phẩm của hai cơ sở dữ liệu 
này, một phần khác là vì cơ sở công 
nhận tính hợp chuẩn của công bố quốc 
tế của NAFOSTED theo Quyết định 
số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, ngày 


Economy and Forecast Review 


8/11/2017 về việc công bố danh mục tạp chí quốc tế 
và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn là Scopus và ISI WOS [I5]. 

Như vậy, ñ-index, ít nhất là theo cơ sở dữ liệu Scops 
và ISI WOS, sẽ giúp cung cấp các góc nhìn đa dạng, 
nhất là khi được kết hợp với việc quan sát các mức 
trích dẫn tác phẩm cá nhân. Những thống kê này cho 
phép cơ bản nhìn thấy tổng quan mức đóng góp của 
một tác giả cho khoa học và khi so sánh trong ngành 
cho biết vị trí của một cá nhân trong tổng thể. 


VÀI NHẬN XÉT BỔ SUNG 


Chỉ số nñ-index rất dễ hiểu, nhưng như trên đã trình 
bày, không hề đơn giản hóa như nhiều lập luận chỉ 
trích, phê bình, mà thực ra hoàn toàn có thể kết hợp 
với các dữ liệu liên quan để giúp nhận biết vị trí của 
một cá nhân tác giả trong tổng thể chung các tác giả 
cùng ngành. Do các chỉ số h-index trong cùng ngành 
hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp với nhau, khoảng 
cách giữa 2 tác giả chắc chắn thể hiện khoảng cách 
về tác động kép đồng thời giữa mức độ đóng góp (số 
lượng) và mức độ ảnh hưởng (trích dẫn). Đó là sự thật 
không thể tranh cãi. 

Trong bối cảnh nền khoa học Việt Nam đang hướng 
tới hội nhập quốc tế, nâng tiêu chuẩn chất lượng của 
hệ thống nghiên cứu khoa học, ø-index cũng đắc dụng 
với các chỉ số được Scopus và ISI Web of Science tính 
toán sẵn và cung cấp vừa miễn phí vừa minh bạch. 
Đây là một thuận lợi mà chỉ vài năm trước không ai có 
thể tưởng tượng ra, nhưng ngày nay lại là sự thật rất 


39 


“5. Ì lÌ 


Ki mer 5i li 


Mã 


IIllÌ 
„ - c 


PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - Dự BÁO 


dễ dàng kiểm chứng. Việc tranh cãi về các tiêu chuẩn 
tù mù, kém minh bạch cũng có thể chấm dứt với việc 
thống nhất sử dụng đồng thời dữ liệu khoa học Scopus 
hoặc ISI WOS hoặc cả hai, cùng với số đo ø-index 
của 2 hệ thống dữ liệu khoa học uy tín nhất thế giới 
hiện nay. Tất cả đều miễn phí và tiện lợi, hoàn toàn 
minh bạch với xã hội và rất thuận lợi cho các nhiệm 
vụ giám sát, kiểm tra dữ liệu. 

Một ngụ ý nữa là, thông tin tham khảo đáng tin 
cậy cho việc ra quyết định về các tiêu chuẩn chức 
danh quan trọng và được coi là uy tín của xã hội. Lấy 
ví dụ chức danh giáo sư và phó giáo sư, cuộc tranh cãi 
với đủ các loại ý kiến, góc nhìn, cơ bản có thể được 
khép lại với việc công bố các mức -index dựa trên 
Scopus hoặc ISI WOS, hoặc cả hai. Là một chỉ số có 
tính chất “tổng hợp” chiều dài cống hiến [9], -index 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


thực sự phù hợp để trở thành một trong 
các tiêu chuẩn các chức danh quan 
trọng với giá trị tôn vinh sự cống hiến 
của một nhà nghiên cứu. Trên thực tế, 
với mục tiêu tiến tới hội nhập và có vị 
thế ngang bằng tối thiểu với nhóm trên 
của ASEAN, với ngành kinh tế/quẩn 
trị, hiếm khi nào người được bổ nhiệm 
giáo sư ở các trường đại học chất lượng 
trong khu vực lại có mức -index dưới 
10, và giáo sư thường có mức /-index 
trên 20, tính trên cơ sở dữ liệu Scopus 
hoặc ISI WOS. Những ứng viên xét 
chức danh cần đạt tiêu chuẩn tối thiểu 
này trước khi xét đến các tiêu chuẩn bổ 
sung khác. 


1. Nguyen, T.-T., La, V.-P., Ho, M.-T., & Nguyen, H.-K. T. (2019). Chapter Sciemfic 
publishing: a slow but steady rise, In: Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese 
Soclal Sciences at a Fork In the Road, pp. 33-51, Warsaw, Poland: De Gruyter/Sclendo. doi: 


10.2478/9783110686081-007 


2. Nguyen, H.-K. T., Nguyen, T.-H. T., Ho, M.-L., & Ho, M.-T., & Vuong, Q.-H. (2019). 
Chapter 7. Scientific publishing: the point of no return. In: Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), 
The Vietnamese Social Sciences a† a Fork in the Road, pp. 143-162, Warsaw, Poland: De Gruyter / 


Sciendo. doi: 10.2478/9783110686081-012 


3. Ho, M.-T., Hoang, K.-L., Nguyen, M.-H., & Ho, M.-T. (2019). Chapter §. The emerging 
business of sclence in Vietnam. In: Quan-Hoang Vuong, Trung Tran (Eds.), The Vietnamese Social 
Sciences at a Fork in the Road, pp. 163-177, Warsaw, Poland: De Gruyter/SclIendo., https://do1. 


org/10.2478/9783110686081-013 


4. Vuong, Q.-H., & Tran, T. (2019). The Vietnamese Social Scilences af a Fork im the Road. 
Warsaw, Poland: De Gruyter / Sciendo (ISBN: 9783110686081). doi: 10.2478/9783110686081 

5. Hirsch, J. E. (2005). An Index to quantify an individual”s sclentific research output, PWAS, 
102(46), 16569-16572; https://do1.org/10.1073/pnas.0507655102 

6. Ball, P. (2005). Index aims for fa1Ir ranking of scIentists, Wøf„re, 436, 900, doi: 10.1038/436900a 

7. Bornmamn, L., & Daniel, H.-D. (2005). Does the h-index for ranking of sclentists really 


WOTK?, Scienfomeirics, 65(3), 391-302 


8. Waltman, L., & Eck, N. J. V. (2011). The inconsistency of the h-Index, Journal oƒthe American 
Society ƒor Information Science and Technology, 63(2), 406-415 

9. Sumpter, J. P. (2019). What makes a good scientist? Karl Fent as an example, Journal øƒ 
Hazardous Materials, 376, 233-238, DOI: 10.1016/1.ihazmat.2019.05.016 

10. Vuong, Q. H. (2019). The harsh world of publishing in emerging regions and Implicatlons 
for editors and publishers: The case of Vietnam, Learned Publishing, 32(4), 314-324; doi: 10.1002/ 


LEAP.1255 


11. Vuong, Q. H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude, Na/ure 
Human Behaviour, 3(10), 1034; doi: 10.1038/s41562-019-0667-6 

12. Bar-lIlan, J. (2008). Which h-index? - ÀA comparison of WoS, Scopus and Google Scholar, 
Sciemormmetrics, 74(2), 257-271, DOI: 10.1007/s11192-008-0216-y 

13. De Groote, S. L., & RaszewskI, R. (2012). Coverage of Google Scholar, Scopus, and Web of 
ScIence: Á case study of the h-index In nursing, Wursing Ourfook, 60(6), 391-400, DOI: 10.1016. 


ouflook.2012.04.007 


14. Minasny, B., Hartemink, A. E., McBratney, A., & Jang, H. J. (2013). Citations and the h 
1ndex of soil researchers and Journals In the Web of Science, Scopus, and Google Scholar, Peer, 


1, e183, DOI: 10.7717/peerJ. I§3 


15. NAFOSTED (2017). Quyết định số '.224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, ngày 08/11/2017 về việc 
công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 


40 


Kinh tế và Dự báo 


